Phân tích các yêu tô ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay ngân hàng đ... https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_article&i=29259 


Tạp chí e-ISSN: 2734-9365 


Kinh (ẽ 
và Iư báo 


Economy & Forecast Reviaw @) rì Ì Ï n © 
VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - BỘ KẾ H0ẠCH VÀ ĐẨU TU 


Trang chủ/Diễn đàn khoa học/Nghiên cứu - Trao đổi 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay 
ngân hàng đúng hạn của khách hàng cá nhân tại tỉnh Đồng 
Nai 

09:47 |19/07/2024 


[Ei:Ï Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu là xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay 
ngân hàng đúng hạn của khách hàng cá nhân tại tỉnh Đồng Nai. Từ đó, đề xuất một số hàm ý. 


Vi Thị Mã Miêu 

Email: vimieu13@qgmail.com 

Sinh viên, Khoa Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Lạc Hồng 

Lê Gia Tuấn 

Email: legiatuan2903@gmail.com 

Sinh viên, Khoa Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Lạc Hồng 

Bùi Văn Thụy 

Tác giả liên hệ: Email: thuy@lhu.edu.vn 

Giảng viên, Khoa Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Lạc Hồng 

Nguyễn Quốc Huy 

Email: nguyenquochuy(@lhu.edu.vn 

Giảng viên, Khoa Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Lạc Hồng 
Tóm tắt 


Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu là xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay ngân hàng 
đúng hạn của khách hàng cá nhân (KHCN) tại tỉnh Đồng Nai. Phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng được sử 
dụng nhằm thu thập, phân tích dữ liệu từ 335 KHCN đã và đang vay vốn tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai. Kết quả phân tích hồi quy Binary Logistic cho thấy, có thấy 5 yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay ngân hàng 
đúng hạn của KHCN tại tỉnh Đồng Nai sắp xếp theo mức độ tác động giảm dần như sau: Nghề nghiệp; Trình độ; Độ tuổi; Lãi 
suất; Số tiền vay. 


Từ khóa: khả năng trả nợ, khách hàng cá nhân, các yếu tố ảnh hưởng, Đồng Nai 
Summary 


This research was conducted to identify and measure factors affecting the on-time debt repayment capacity of Individual 
customers in Dong Nai province. Qualitative and Quantitative research methods were used to collect and analyze data from 
335 individual customers borrowing money from commercial banks in Dong Nai province. The Binary Logistic regression 
analysiss results show that five factors affect the on-time debt repayment capacity of Individual customers in Dong Nai 
province, arranged in descending order of impact as follows: Occupation, Level of education, Age, Interest rate, and Loan 
amount. 


Keywords: debt repayment capacity, individual customers, influencing factors, Dong Nai 


Keywords: repayment ability, individual customers, influencing factors, Dong Nai 


lofó6 7/19/2024, 11:32 AM 


Phân tích các yêu tô ảnh hưởng đên khả năng trả nợ vay ngân hàng đ... 


2of6 


GIỚI THIỆU 


Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, việc vay vốn ngân hàng đã trở thành một yếu tố thiết yếu đối với cả doanh 
nghiệp và cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư, tiêu dùng và phát triển. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất 
đối với các ngân hàng thương mại là đảm bảo KHCN có thể trả nợ đúng hạn. Việc không trả nợ đúng hạn không chỉ gây ra 
tổn thất tài chính cho ngân hàng mà còn làm gia tăng rủi ro tín dụng, ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển bền vững của 
hệ thống ngân hàng. 


Tại tỉnh Đồng Nai, một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của Việt Nam, nhu cầu vay vốn của người dân và các hoạt 
động tín dụng ngân hàng ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn 
của KHCN vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các yếu tố, như: nghề nghiệp, trình độ học vấn, độ tuổi, lãi suất và số tiền vay đều 
có thể tác động đáng kể đến khả năng trả nợ, nhưng mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố chưa được nghiên cứu và đánh giá 
một cách toàn diện. 


Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay ngân 
hàng đúng hạn của KHCN tại tỉnh Đồng Nai. Nghiên cứu này không chỉ có ý nghĩa thực tiễn cao, mà còn góp phần quan 
trọng vào sự phát triển bền vững của hệ thống tài chính và kinh tế địa phương. 


CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Cơ sở lý thuyết 
Khách hàng cá nhân 


Trong lĩnh vực thương mại, KHCN là những người mua sắm sản phẩm hoặc dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân, gia 
đình, hoặc bạn bè của họ, mà không đại diện cho bất kỳ tổ chức hay doanh nghiệp nào. Trong hoạt động ngân hàng, KHCN 
là các cá nhân hoặc nhóm cá nhân đã, đang, hoặc sẽ sử dụng các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng để đáp ứng nhu cầu của 
bản thân hoặc gia đình của họ. 


Một đặc điểm quan trọng của KHCN trong lĩnh vực ngân hàng là số lượng lớn nhưng quy mô mỗi khách hàng thường nhỏ. 
Điều này đặt ra thách thức cho các ngân hàng trong việc quản lý và phục vụ một lượng lớn khách hàng với các nhu cầu tài 
chính đa dạng. Thêm vào đó, KHCN rất khác nhau về tuổi tác, giới tính, thu nhập, trình độ văn hóa và sở thích, tạo nên sự 
phức tạp trong việc thiết kế và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp. Nhu cầu của KHCN cũng thường xuyên thay đổi 
và có xu hướng gia tăng, đòi hỏi các ngân hàng phải liên tục điều chỉnh và cải tiến dịch vụ của mình để đáp ứng kịp thời và 
hiệu quả. 


Trong bối cảnh này, việc hiểu rõ và nắm bắt được các yếu tố đặc trưng của KHCN là vô cùng cần thiết. Ngân hàng cần có 
chiến lược linh hoạt và sáng tạo để không chỉ thu hút mà còn giữ chân khách hàng. Điều này không chỉ giúp ngân hàng tăng 
trưởng bền vững mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng, tạo nên lợi thế cạnh tranh quan 
trọng trong ngành dịch vụ tài chính. 


Khả năng trả nợ vay, trả nợ vay đúng hạn 


Hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau về khả năng trả nợ. Trong phạm vi nghiên cứu của bài viết này, nhóm tác giả chỉ 
tập trung vào khả năng trả nợ đúng hạn theo cam kết giữa khách hàng và ngân hàng. Ở Việt Nam, quy định về việc trả nợ 
gốc và lãi tiên vay ngân hàng được quy định tại Điêu 18 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, ngày 30/12/2016 Quy định về hoạt 
động cho vay của tổ chức tín dụng, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, với các sửa đổi và bổ sung theo 
Thông tư 06/2023/TT-NHNN, ngày 28/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN, ngày 
30/12/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Vì 
vậy, ngân hàng và khách hàng sẽ thỏa thuận các điều khoản và quy trình xử lý trong trường hợp phát sinh các tình huống 
không mong muốn theo quy định hiện hành. 


Tổng quan nghiên cứu 


Nghiên cứu của Brehanu và Fufa (2008) đã xác định 5 yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của cá nhân, bao gồm: 
Hộ thuộc vùng canh tác có thuận lợi từ lượng mưa; Diện tích đất nông nghiệp; Thu nhập từ nông nghiệp; Nguồn tín dụng từ 
ổ chức lớn; Kinh nghiệm với chính sách khuyến nông. 


Thomas Dufhues và các cộng sự (2011) đã sử dụng mô hình Logit với 467 cá nhân được khảo sát tại Thái Lan. Kết quả cho 
hấy, có 2 yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng trả nợ là: Trình độ học vấn của người vay; Giá trị đầu tư của người vay. 


Đinh Kiệm và Nguyễn Thị Huyền Vi (2020) đã thực hiện nghiên cứu tại BIDV chi nhánh Nha Trang với 320 KHCN, sử dụng 
phương pháp phân tích hồi quy Binary Logistic. Kết quả cho thấy, các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ 
đúng hạn gồm: Mục đích vay; Độ tuổi; Tài sản đảm bảo; Nguồn thu nhập; Quy mô vay; Lãi suất vay; Sở hữu tài sản nhà đất. 


Nghiên cứu của Đặng Văn Tú và Bùi Diệu Anh (2022) thực hiện tại Agribank chỉ nhánh Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương với 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29259 


7/19/2024. 11:32 AM 


Phân tích các yêu tô ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay ngân hàng đ... 


3of6 


660 KHCN, sử dụng phương pháp phân tích thống kê và hồi quy logistics. Kết quả xác định 6 yếu tố chính ảnh hưởng đến 
khả năng trả nợ gồm: Giới tính; Nghề nghiệp; Thu nhập; Quy mô khoản vay; Lãi suất; Lịch sử tín dụng. Tương tự Tất Duyên 
Thư và Phan Ngọc Bảo Anh (2023) đưa ra 6 yếu tố có khả năng tác động đến khả năng trả nợ đúng hạn gồm: Nghề nghiệp; 
Thời hạn vay; Trình độ học vấn; Thu nhập; Số tiền vay; Mục đích sử dụng vốn vay. 


Mô hình nghiên cứu đề xuất 


Từ các lý thuyết nền và kết quả các nghiên cứu trước đây, nhóm tác giả đã đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh 
hưởng đến khả năng trả nợ vay ngân hàng đúng hạn của KHCN tỉnh Đồng Nai như Hình 1. 


Hình 1: Mô hình nghiên cứu 
Giới tính (GT) 

Độ tuôi (DT) 
Trình độ học vần (HV) 
Nghê nghiệp (NN) 
Thu nhập (TN) 


Khả năng trả nợ 
vay đúng hạn của 
khách hàng cá 


Số tiên vay (TV) uhữa 


Mục đích sử dụng vốn (MD) 


Lãi suất (LS) 
Thời hạn vay (TH) 


Tài sản đảm bào (TS) 


Nguồn: Đề xuất của nhóm tác giả 
Phương pháp nghiên cứu 


Nghiên cứu sử dụng kết hợp giữa phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Phần định tính bao gồm việc nghiên cứu 
tài liệu và thảo luận 10 cán bộ ngân hàng giàu kinh nghiệm trong quản lý hoạt động cho vay KHCN. Mục tiêu là xác định các 
yếu tố ảnh hưởng và cách đo lường các yếu tố trong mô hình nghiên cứu. Nhằm đánh giá và điều chỉnh các câu hỏi trong 
bảng khảo sát, nghiên cứu định lượng sơ bộ đã được tiến hành thông qua khảo sát sơ lược 20 khách đang vay vốn. Trong 
nghiên cứu định lượng chính thức đã thu thập dữ liệu từ 335 khách hàng đã và đang vay vốn tại các NHTM trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai trong tháng 2 và tháng 3/2024. Dữ liệu đã được kiểm tra, làm sạch, mã hóa, xử lý thông qua phần mềm SPSS 26.0 
(Bài viết sử dụng cách viết số thập phân theo chuẩn quốc tế). 


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Kết quả thống kê mô tả 


Dữ liệu sau khi thu thập, được xử lý và phân tích, trong đó có phân tích thống kê, kết quả thống kê đối tượng khảo sát theo 
giới tính, độ tuổi. Kết quả như Hình 2. 


Hình 2: Kết quả thống kê giới tính, độ tuổi đối tượng khảo sát 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29259 


7/19/2024, 11:32 AM 


Phân tích các yêu tô ảnh hưởng đên khả năng trả nợ vay ngân hàng đ... 


4of6 


Giới tính 


sNừ ®Nam 


Số liệu Hình 2 cho thấy, trong mẫu nghiên cứu gồm 335 KHCN tại tỉnh Đồng Nai, có 56% là nam và 44% là nữ. Điều này cho 
thấy sự tham gia của khách hàng nam trong việc vay vốn ngân hàng chiếm tỷ lệ cao hơn so với khách hàng nữ trong mẫu 
nghiên cứu này. Ngoài ra, mẫu nghiên cứu có nhóm tuổi 22-30 chiếm tỷ lệ cao nhất với 55%, tiếp theo là nhóm tuổi 30-35 
chiếm 17%, nhóm tuổi 40-50 chiếm 11%, nhóm tuổi 36-40 chiếm 10%, nhóm tuổi 18-22 chiếm 5%, và nhóm tuổi trên 50 
chiếm tỷ lệ thấp nhất với 2%. Điều này cho thấy rằng phần lớn khách hàng vay vốn ngân hàng thuộc nhóm tuổi trẻ từ 22 đến 


30 tuổi. 


Kết quả hồi quy 


Nghiên cứu chạy hồi quy Binary Logistic với biến phụ thuộc là Khả năng trả nợ vay ngân hàng đúng hạn của KHCN, các biến 


mi§-22 ø22-30 w30-3ŠS  #&36-10 


độc lập gồm: GT, DT, TD, NN, TV, MD, LS, TH, TS. Kết quả hồi quy như Bảng 1. 


Bảng 1: Kết quả hồi quy lần 1 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29259 


Độ tuôi 


2% 


Nguồn: Khảo sát của nhóm tác giả 


m Trên 50 


B SE Wald df Sig. Exp(B) 

GT -0.991 I2 29 0.654 1 0.419 0.371 

DT 2.835 1.260 5.059 T1 0.024 17.031 

TD 2.429 1851 Sì S612 1 0.068 1[1|.S1570) 

NN 5.015 1.832 7.492 T1 0.006 150.693 

TN 0.231 0.226 1.043 1 0.307 1.260 
Bước 18 TV -0.016 0.007 4.821 T1 0.028 0.984 
MD 3.364 221217 1.627 1 0.202 28.897 

LS -1.639 0.458 12.819 T1 0.000 0.194 

TH 19.178 17111125619 0.000 1 0.999 213315249.793 

TS 52.800 2860.095 0.000 T1 0.985 528125337.000 
Hằng số -6.136 17112.396 0.000Ị_ 1 1.000 0.002 


Kết quả Bảng 1 cho thấy, biến TH, TS, GT, TN 


hình, kết quả hồi quy lần 2 như Bảng 2. 


Bảng 2: Kết quả hồi quy lần 2 


Nguồn: Kết quả xử lý số liệu của nhóm tác giả 


, MD không tác động đến khả năng trả nợ vay ngân hàng đúng hạn của KHCN 
tại tỉnh Đồng Nai bởi hệ số Sig. > 10% (Mức ý nghĩa có thể chấp nhận tối đa 10%). Như vậy, có 5 biến này sẽ bị loại bỏ ra mô 


7/19/2024, 11:32 AM 


Phân tích các yêu tô ảnh hưởng đên khả năng trả nợ vay ngân hàng đ... 


5of6 


B S.E. Wald df Sig. Exp(P) 
DT 2,7 1|8 1.080 6.330 T1 0.012 15.145 
TD 3.103 1.246 6.205 1 0.013 22.264 
NN 4.126 19/25) 97/222 1 0.002 61.916 
Bước 18 
TV -0.007 0.002 11.326 1 0.001 0.993 
l -1.724 0.429 16.163 T1 0.000 0.178 
Hằng số -23.907 3.764 40.337 T1 0.000 0.000 


Nguồn: Kết quả xử lý số liệu của nhóm tác giả 


Kết quả được viết lại theo phương trình sau: 


P(KN = 1) 
= —23.907 + 2.718 * DT + 3.103 *D + 4.126 * NN — 0.007 * TV — 1.724 * LS 


P(KN =0)| ˆ 
Kết quả bảng 2 cho thấy, 5 yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay ngân hàng đúng hạn của KHCN tại tỉnh Đồng Nai sắp 
xếp theo mức độ tác động giảm dần như sau: Nghề nghiệp (NN), Trình độ (TD), Độ tuổi (DT), Lãi suất (LS), Số tiền vay (TV). 


Bảng 3: Kết quả kiểm định sự phù hợp của mô hình 


Nagelkerke 
likelihood | Snell R2 R 


Kết quả (Bảng 3) chỉ ra rằng, mô hình được xây dựng hoàn toàn thích hợp, với các biến có ý nghĩa trong việc giải thích sự 
thay đổi về khả năng trả nợ đúng hạn của KHCN tại tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó, độ chính xác của dự báo do mô hình đưa ra 
đạt 97.5%, đây là một tỷ lệ rất cao, minh chứng cho sự phù hợp hoàn toàn của mô hình này. 


156830| 5| 0000 


156830| 5| 0000 
Step 
Ì [NModl| 156830] 5 0000 


Nguồn: Kết quả xử lý số liệu của nhóm tác giả 


KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 


Kết quả nghiên cứu cho thấy, có thấy 5 yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay ngân hàng đúng hạn của KHCN tại tỉnh 
Đồng Nai sắp xếp theo mức độ tác động giảm dần như sau: Nghề nghiệp; Trình độ; Độ tuổi; Lãi suất; Số tiền vay. Dựa vào 
các kết quả nghiên cứu, để nâng cao khả năng trả nợ vay ngân hàng đúng hạn KHCN tại tỉnh Đồng Nai, nhóm tác giả đưa ra 
một số khuyến nghị như sau: 


Một là, đối với các ngân hàng thương mại 


- Tối ưu hóa chính sách vay dựa trên nghề nghiệp của khách hàng. Xây dựng các sản phẩm vay linh hoạt phù hợp với nhu 
cầu và khả năng trả nợ của từng nhóm nghề nghiệp khác nhau. Thiết lập mức vay và điều kiện vay rõ ràng, dễ hiểu để giảm 
thiểu sự nhầm lẫn và tăng tính minh bạch. 


- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tài chính cho khách hàng. Cung cấp các chương trình đào tạo và tư vấn tài 
chính cho khách hàng, đặc biệt phải phù hợp với trình độ học vấn và độ tuổi của khách hàng. Giúp khách hàng hiểu rõ hơn 
về các điều khoản vay và ảnh hưởng của lãi suất, số tiền vay đến khả năng trả nợ đúng hạn. Nghiên cứu, phát triển các tài 
liệu giáo dục, công cụ quản lý tài chính để hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý và lập kế hoạch tài chính cá nhân. 


- Áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro hiệu quả, đặc biệt là đối với các khoản vay lớn và có lãi suất cao. Đánh giá lại quy 
trình đánh giá tín dụng và quản lý nợ để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có nguy cơ trả nợ không đúng hạn. 
Hai là, đối với KHCN 


- Cần đánh giá lại nhu cầu vay và khả năng tài chính cá nhân trước khi lựa chọn số tiền vay. Chọn mức vay phù hợp với mục 
đích sử dụng và có khả năng trả nợ đúng hạn. Hạn chế vay quá mức so với khả năng tài chính, đảm bảo rằng khoản vay sẽ 
không làm ảnh hưởng quá nặng đến năng lực tài chính hàng tháng của chính mình. 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29259 


7/19/2024. 11:32 AM 


Phân tích các yêu tô ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay ngân hàng đ... https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_article&i=29259 


- Lập kế hoạch chi tiêu và quản lý tài chính để đảm bảo đủ nguồn lực tài chính để đảm bảo trả nợ đúng hạn. Sử dụng các 
công cụ và ứng dụng quản lý tài chính để theo dõi và điều chỉnh chỉ tiêu một cách hợp lý. 


- Tham gia các chương trình giáo dục tài chính và tương tác thường xuyên với nhân viên ngân hàng để hiểu rõ hơn về các 
sản phẩm và chính sách vay. Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác trong quá trình vay vốn để giảm thiểu sự cố trong quá 
trình xét duyệt và giải quyết nợ (Vuong và Nguyen, 2024)./. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Brehanua, A., and Fufa, B. (2008), Repaymert rate of loans from semi-formal financial institutions among small-scale 
farmers in Ethiopia: Two-limit Tobit analysis, The Journal of Socio-Economics, 37(6), 2221-2230. 


2. Đặng Văn Tú và Bùi Diệu Anh (2022), Các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của KHCN tại Agribank Bến Cát, Tạp chí 
Kinh tế và Ngân hàng châu Á, số 190+1991, 96-113. 


3. Đinh Kiệm và Nguyễn Thị Huyền Vi (2020), Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của KHCN tại BIDV 
Chi nhánh TP. Nha Trang, Tạp chí Công Thương, Số 27, 342-352. 


4. Huỳnh Quang Linh, Vũ Mạnh Cường, Dương Thị Hổng Vân (2021), Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN 
tại Ngân hàng BIDV Trà Vinh, Tạp chí Tài chính, kỳ 2 tháng 5/2021. 


5. Nguyễn Quốc Nghi (2012), Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của hộ gia đình ở khu vực nông thôn 
tỉnh Trà Vinh, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, 120. 


6. Tăng Thị Ngân, Nguyễn Minh Tân và Nguyễn Tấn Hưng (2023), Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn 
của hộ nuôi tôm ở tỉnh Bạc Liêu, Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, số 4D, 187-194. 


7. Tất Duyên Thư và Phan Ngọc Bảo Anh (2023), Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của KHCN vay thế 
chấp tại Ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh Cần Thơ, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, số 1, 1-9. 


8. Thomas Dufhues, Gertrud Buchenrieder, Hoang Dinh Quoc (2012), Social capital and loan repayment performance in 
Northern Vietnam, The Joumal of the International Association of Agricultural Economists, 43(3), 277-292, https:/⁄/ 
doi.org/10.1111/j.1574-0862.2012.00582.x. 


9. Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011), Các yếu tố ảnh hưởng đến KNTN vay đúng hạn của nông hộ tỉnh Hậu 
Giang, Tạp chí Công nghệ ngân hàng, số 64, 3-7. 


10. Vuong, Q. H., Nguyen, M. H. (2024). Better Economics for the Earth: A Lesson from Quantum and Information Theories, 
AISDL. 


Ngày nhận bài: 01/7/2024; Ngày phản biện: 08/7/2024; Ngày duyệt đăng: 19/7/2024 


URL: https://kinhtevadubao.vn/phan-tich-cac-yeu-to-anh-huong-den-kha-nang-tra-no-vay-ngan-hang-dung-han-cua- 
khach-hang-ca-nhan-tai-tinh-dong-nai-29259.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


6of6 7/19/2024, 11:32 AM 


